Thử Tìm Hiểu Cội Nguồn Truyền Thừa Tông Lâm Tế 
và Bài Kệ của Tổ Trí Bản-Đột Không. 





Đọc Thiền sử, chúng ta thấy dưới cửa Lục tổ Huệ Năng có bốn mươi ba (43) vị 
đắc pháp, trong đó Nam Nhạc-Hoài Nhượng, Thanh Nguyên-Hành Tư và Hà Trạch- 
Thần Hội là ba trường phái nổi bật nhất. 


Phái Nam Nhạc sau này hình thành hai tông: Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Phái 
Thanh Nguyên khai sanh ba Tông: Vân Môn, Pháp Nhãn và Tào Động. Mỗi Tông 
đều có phương pháp riêng tiếp dẫn hậu học, gọi chung là Ngũ gia tông phái. Ngoài ra, 
phái Hà Trạch của ngài Thần Hội truyền đến Thiền sư Khuê Phong-Tông Mật hướng 
theo Tông Hoa Nghiêm, thuộc về giáo môn. Chư Tổ cho rằng chưa thể gánh vác Tông 
chỉ của Tào Khê mà mong dung hợp giữa Thiền và Giáo, hoặc chủ trương Nam đốn 
Bắc tiệm, gây nhiều tranh cãi thị phi, ắt lọt vào ngôn thuyết, kiến giải, trở thành khẩu 
đầu thiền (Thiền lý thuyết). Do vậy phái Hà Trạch-Thần Hội tuyệt hậu, chỉ còn phái 
Nam Nhạc và Thanh Nguyên nổi bậc Tông chỉ của Tào Khê. 


Nam Nhạc có đệ tử là Mã Tổ, cũng như Thanh Nguyên có Thạch Đầu, Mã Tổ 
được cho là “Dưới chân dẫm nát người thiên hạ” chủ hóa ở Giang Tây. Còn Thạch 
Đầu thì nổi tiếng “Đường trơn dễ trợt té u đầu”, chủ hóa ở Hồ Nam. Người tham học 
từ bốn phương tìm đến hai trường phái này rất là thịnh vượng. Dưới cửa Mã Tổ có 
một trăm ba mươi chín (139) đệ tử ngộ đạo, trong đó Bá Trượng-Hoài Hải nổi bật 
nhất. Ngài Bá Trượng là người đầu tiên sáng lập Thiền viện, soạn ra Thanh Quy 


trong chốn Tòng lâm, đệ tử thượng thủ là Hoàng Bá-Hy Vận và Quy Sơn-Linh Hựu. 
Dưới Hoàng Bá có đệ tử Nghĩa Huyền là Tổ khai sáng Tông Lâm Tế. 


Tổ Lâm Tế ( Bã?#') không rõ năm sanh, chỉ biết ngài họ Hình (Jfi), tên Nghĩa 
Huyền (S4), người Nam Hoa, xứ Tào Châu, (tỉnh Hà Nam) đời Đường. Sư phát sơ 
tâm xuất gia từ thưở nhỏ, đi tham học với các bậc cao Tăng thạc đức về Kinh Hoa 
Nghiêm và Luật tạng. Thế nhưng, ngài hiểu rằng con đường giải thoát không phải 
giới hạn trong sự học hỏi giáo lý Phật-đà cao siêu mà được. Do vậy ngài tạm gác kiến 
thức Phật học qua một bên, bèn tìm đến tham vẫn với Tổ Hy Vận thuộc Thiền phong 
núi Hoàng Bá, tỉnh Phúc Kiến. Sau đó được nối pháp và sáng lập ra Tông Lâm Tế. Tổ 
Lâm Tế tịch vào khoảng năm 866/867 sau Tây lịch. Từ đó tổ tổ tương truyền đến 
Thiền sư Trí Bản-Đột Không. (xem phần phổ hệ bên dưới). 


Tổ Trí Bản-Đột không (#‡xZE*##) (1381-1449) không rõ ngài tên họ là gì? 
Chỉ biết ngài thuộc đời thứ 25, dòng Lâm tế Chánh tông, hệ Đoạn Kiều (lr 
z4) phái Dương Kì (ð¡ ¿ j§) là cháu được nối pháp đời thứ 6 từ Tánh Kim-Bích 
Phong lão Thiền sư. Tông Lâm Tế truyền xuống ngài Bích Phong được 19 đời, nhân 
duyên Lão Thiền sư ngộ đạo từ núi Ngũ Đài, (§ ?Z*£+†ZtlE@- Hệ ##fJïi 
‡8ã#7r@LU), là đệ tử thứ 3 của Lãng Ngộ-Vô Tế Thiền sư ( BH f#£-'% R3 Ji), và 
là Pháp tự của Thiên Phong-Cảnh Tú Thiền sư (TT l£ ÿš Z§ 3# li.) Trí Bản xuất kệ 


truyền thừa theo Tông chỉ Lâm Tế. 


Điều cần biết là các vị Thiền sư dòng Lâm Tế bên Trung Quốc thường xuất kệ 
tạo lập chi phái riêng rất nhiều (*). Do đó hậu thế khó phân định được đâu là Lâm Tế 
Chánh Tông và đâu là Lâm Tế Thứ Tông. Nhiều khi các vị tính theo thế hệ các đời 
truyền lưu rồi phân ra giai cấp nào sư ông, sư thúc, sư bá, sư anh, sư em, sư con, sư 
cháu.... Mặc dù các vị xuất gia hay tại gia có tuổi đời và tuổi đạo lại nhỏ hơn, nhưng 
vai vế lớn hơn, khiến họ sanh tâm ngã mạn về cách xưng hô đối với các vị Thiền sư 
đã ngộ đạo thuộc thế hệ sau. 


Hơn nữa, Tổ sư Thiền đã mất dấu từ mấy trăm năm qua do những biến loạn 
của lịch sử. Các vị tiền bối, tiên sư nghiêng về ứng phú đạo tràng, hoặc chuyên tu mật 
giáo, Tịnh độ, hoặc làm giảng sư, không còn thuần túy là hành giả Thiền tông, nhưng 
vẫn mang hệ thống truyền thừa pháp phái Thiền. Do vậy các Liệt Tổ Việt Nam ta 
trong phong trào chấn hưng Phật giáo của những năm thập niên 1930, một số vị 
thấy vậy đã hủy bỏ tính truyền thống của các sơn môn pháp phái. Chỉ y cứ Luật tạng 
mà ứng dụng việc ban Pháp danh không theo dòng truyền thừa nữa. Người nam xuất 
gia cho chữ Minh, nữ cho chữ Như hoặc Diệu. Ai xuất gia thọ giới trước thì ngồi 


trước, thọ giới sau ngồi sau, như Phật còn tại thế. Cứ tính theo tuổi đạo, không phân 


biệt già trẻ lớn bé, vai vế tông phong. 


Vào triều đại nhà Minh, năm 1436, Thiền sư Trí Bản đến Kiềm Dương ( 
10H) thấy Chùa Phổ Minh (3?HJ#l *) trên núi Long Tiêu (/ÿRILI) thuộc dòng Lâm 
Tế đã đổ nát hoang tàn trong chiến tranh, ngài bèn vận động cho xây lại chốn Tổ 
trang nghiêm và về trú trì tại đó, xuất kệ xiển dương Tông chỉ gồm 16 chữ: 


%# Sễ ÿŸ y#Ý Trí huệ thanh tịnh 
‡š ‡ÿ |B| RH Đạo đức viên minh 
màu tri X33 Chân như tánh hải 
3 HQ sý l8 Tịch chiếu phổ thông 


Sau này chùa Phổ Đà phía trước (#f£BÈÑfi5F) trên núi Nga M 
không rõ vị Thiền sư nào đã thêm 32 chữ nữa: 


“ .› J2 R # 251 
5 Hệ 


Tâm nguyên quảng tục 


Bổn giác xương long 


8E4- # XÃ Năng nhơn thánh quả 
'í XÃ L7 ° Thường diễn khoan hoằng 
#18 ¿+ É) Duy truyền pháp ấn 
‡ế| @ ñ — Chứng (*) ngộ hội dung 
EZ‡†7#N/#. - Kiên trì Giới định 
2K##£2B 7E“ Vĩnh kế Tổ tông” 

Tạm dịch: Trí tuệ sạch trong, đạo đức sáng tròn, 


Biển tánh Chơn như, lặng chiếu khắp cùng. 
Nguồn tâm rộng tiếp, gốc Giác hanh thông. 


¡, Ngũ Đài ( 1ršIlšlUR) 


Siêng trồng quả thánh, thường bày Không môn. 


Chỉ truyền pháp Ấn, Chứng ngộ hội dung. 
Gắng gìn Giới Định, nối mãi Tổ tông. 











(*) Trích trong Trung Hoa Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư ('†!'“Efï 


Ko 








3) 


Google là Chứng(%Š 





b5IEI+ 





È-b). Chúng tôi có tra ở bản khác là chữ Chánh (1E) và các trang mạng Phật giáo Hoa văn trên 


Theo “Việt Nam Phật Giáo Sử Lược” của HT Mật Thể cho là bài kệ này của ngài Trí Thắng- 
Bích Dung cùng đời thứ 25 nhưng không đúng. 


Chùa Phổ Đà phía sau (3#£É{*ï) trên núi Nga Mi này cũng dựa theo bài kệ 16 chữ 
của ngài Trí Bản-Đột Không, biệt xuất thêm dòng kệ khác 48 chữ: 


rlEf£s, E276 F17 }JK, FÉÁG 88H -Ƒ J\^P, 


W3 HH THn vi | HH ÙP 
H€SSERÍMO  ñSH HE P16 lấn 
lUU Âm SA lESW8E11iđĐ HHỶZKHh 


Phiên âm: 
Trạm nhiên Pháp giới, Phương quảng nghiêm hoành, 
Di mãn Bổn giác. Liễu ngộ Tâm tông, 
Duy linh khuếch triệt, Thể dụng châu long, 
Văn tư tu học, Chỉ quán thường dung. 
Truyền trì diệu lý. Kế cổ hoàn công, 
Tín giải hạnh chứng, Nguyệt lãng thiên trung. 


Tuy nhiên, dòng kệ này không thấy được truyền thừa rộng rãi. Như vậy Tông 
Lâm Tế từ ngôi Tổ đình Phổ Minh ở Kiềm Dương do ngài Trí Bản xuất kệ tiếp nối từ 
chùa Phổ Đà phía trước (#?BÈ85*), núi Nga Mi vẫn truyền xuống và phát triển rất 
mạnh ở miền Nam Trung Quốc. Hư Vân lão đại sư từng thọ pháp với HT Thiện Từ - 
Thường Khai, ngài đã bái hương núi Nga Mi, Ngũ Đài và lập am tranh gần chùa Bảo 
Quang tu tại đây trong hai năm. Cùng với các bạn đồng tu là Giác Lãng, Trị Khai, Pháp 
Nhẫn, Thể An, Pháp Tánh. Chúng ta không ngờ rằng Thiền phái này đã liên tục 
truyền xuống ngài Hư Vân tới đời thứ 64 từ Đạt Ma Tổ sư, qua đông độ, hoặc tính từ 
Tổ Lâm Tế khai tông thì ngài đời thứ 54 với Pháp danh Diễn Triệt, hiệu Đức Thanh 
tự Hư Vân, gần cuối bài kệ của Tổ Trí Bản-Đột Không. Hiện nay các tổ đình lớn như 
Kim Đỉnh Hoa Tạng tự (JñfEjš7), Cửu Lão Động Tiên Phong tự (7u ZïñíIlf=š), 
Hồng Thung Bình Thiên Phật Thiền viện (#‡‡ÊFƑ£f-Ø#šz,), Quảng Phúc tự 
(#5), Ngưu Tâm tự (2ù '#), Lôi Âm tự (3#), Đại Bình Tịnh Độ Thiền viện 
(XEF#-+-3Xš).... đều chịu ảnh hưởng phái Thiền này. 


Từ miền Nam Trung Quốc truyền qua Đại Việt nước ta, khắp các tỉnh miền 
Bắc, Phật giáo Đàng Ngoài cũng theo dòng kệ truyền thừa của Tổ Trí Bản, như Tổ 
đình Bút Tháp, Tổ đình Phật Tích, Yên Tử, Quỳnh Lâm, hoặc các phái Long Động, Liên 
Tôn, Nguyệt Quang v.v... 


Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước tiếp giáp với phía Nam Trung 
Quốc, có quan hệ chặt chẽ qua những khía cạnh lịch sử, ngoại giao và văn hóa giữa 
hai nước tự lâu đời. Khi Trung Hoa xảy ra cuộc nổi loạn của Lý Tự Thành vào năm 
1630 và sau đó nhà Thanh đánh bại nhà Minh, xâm chiếm toàn cõi Trung Hoa. Có rất 
nhiều vị tu sĩ của Trung Quốc đã lánh chế độ nhà Thanh, theo chân đoàn di dân ty 
nạn đến Đại Việt, Chiêm Thành và Chân Lạp để truyền bá Phật giáo và định cư tại 
đây. Đó là một sự kiện lớn trong lịch sử Phật giáo Nam Trung Quốc, cũng là sự giao 
lưu trao đổi giữa Phật giáo hai nước Việt-Trung. Sách sử ghi nhận sự có mặt của các 
Thiền sư Trung Hoa sau đây tại Đàng Trong: 


- Thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan ở Quảng Trị. 

- Thiền sư Minh Hoằng khai sơn chùa Ấn Tôn, Thuận Hóa. 

- Thiền sư Giác Phong khai sơn chùa Thiên Thọ, Thuận hóa. 

- Thiền sư Từ Lâm, khai sơn chùa Từ Lâm, Thuận Hóa. 

- Thiên sư Pháp Bảo, khai sơn chùa Chúc Thánh, Quảng Nam. 
- Quốc sư Hưng Liên, trụ trì chùa Tam Thai, Quảng Nam. 

- Thiền sư Pháp Hóa, khai sơn chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi. 

- Thiền sư Tế Viên, khai sơn chùa Hội Tông, Phú Yên. 

- Thiên sư Nguyên Thiều, khai sơn chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định và các chùa 
Quốc Ân và Hà Trung, ở Thuận Hóa. 

- Thiền sư Thạch Liêm, khai sơn chùa Thiền Lâm, Thuận Hóa. 


Theo Gs Nguyễn Lang, tất cả đều thuộc Tông Lâm Tế, chỉ trừ hai vị Hưng Liên 
và Thạch Liêm thuộc phái Thiền Tào Động. 


Ở Đàng Ngoài, điển hình là Sư Chuyết Chuyết (*) một vị uyên thâm cả Thiền 
lẫn Giáo. Quê ở Tiệm Sơn, quận Thanh Chương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Sư sanh 
năm 1590. Thế danh Lý Thiên Tộ, Pháp danh Viên Văn, Pháp hiệu Hải Trừng, 
thường được gọi là Phổ Giác Chuyết Công Hòa thượng. 





(*) Chuyết Chuyết thường là Pháp tự, hoặc Pháp hiệu có âm đôi, khi qua VN các sư mình có 
một số vị cũng bắc chước đặt tên như vậy, xim xem ở phần dưới. 


Thuở nhỏ, Sư Chuyết Chuyết rất thông minh và đĩnh ngộ, theo học Nho giáo, 
thông hiểu cả Tứ thư và Ngũ kinh. Lớn lên, Sư theo tu học với một vị Trưởng Lão ở 
Tiệm Sơn. Trong cuộc tham vấn, Trưởng lão hỏi: “Ngươi tạo nghiệp gì?”. Sư thưa: 


“Giúp vua cứu dân 
hãy còn nhuốm mùi danh lợi, hãy gột bỏ đi”. 


. Trưởng lão bảo: “Lành thay! Đây là chí xung thiên, nhưng ngươi 


Sau Sư đến bái kiến Thiền sư Đức Thiền-Nhân Hội (ƒ#}* {ˆ22) xuất thân từ 
Tổ đình Phổ Minh Thiền tự (33 =7), còn gọi Đà Đà Đại sư, ở Nam Sơn, thuộc Tông 
Lâm Tế đời thứ 30. 





Thiền sư Đà Đà là một danh tăng, thường được vua Minh Thế Tông vời vào 
cung để tham vấn Phật pháp và bàn luận về việc triều chánh trọng yếu. Vua rất kính 
phục nên phong cho ngài danh hiệu là Khuông Quốc Đại sư (Đại sư giúp nước). 


Thiền sư Đà Đà nhận thấy Chuyết Chuyết thông minh, có đạo đức phẩm hạnh 
nên rất thương mến, ban Pháp danh Viên Văn và thường bảo với đồ chúng rằng: 
“Ngày sau, ta sẽ nhường chỗ cho kẻ này. Y sẽ bước khỏi đầu sào trăm trượng tuyên 
dương tông chỉ”. Thiền sư bèn đem hết trải nghiệm khai thị cho Chuyết Chuyết ngộ 
được Tâm tông, nối pháp đời thứ 31. Sau đó Sư Chuyết Chuyết vân du trong nước để 
Hoằng dương Phật pháp. Phật tử và học giả đương thời đều kính trọng và rất quý 
mến, làm cho danh tiếng Sư truyền khắp chốn tòng lâm. 


kÙ) 
1 


Sư theo thuyền buôn qua Việt Nam vào lúc 40 tuổi, (1630), dẫn theo người đệ 
tử là Minh Hành-Tại Tại, đến xứ Đàng Trong trước. Nơi đây có nhiều người Hoa 
sang định cư lập nghiệp tại Cù Lao Phố (Đồng Nai, Biên Hòa,) và Mỹ Tho (Tiền 
Giang). Ba năm sau, hai thầy trò mới ra Thăng Long lưu lại chùa Khán Sơn hoằng 
pháp. Tại đây Thiền sư Viên Văn-Chuyết Chuyết thu nhận thêm một người đệ tử 
người Việt xuất gia được ban Pháp danh là Minh Lương hiệu Nguyệt An. Sau đó Sư 
dời về chùa Phật Tích ở Tiên Du - Bắc Ninh và triều đình cho trùng tu chùa Ninh 
Phúc (Bút Tháp) thỉnh Sư về trú trì. Suốt 14 năm hành đạo tại Đại Việt, Sư Chuyết 
Công được vua Lê, chúa Trịnh tiếp đãi trọng hậu và cuối đời Sư thị tịch nơi đây. 
Nhưng bây giờ rất tiếc là hành trạng của Sư vẫn chưa được giới học Phật ở Trung 
Quốc lưu tâm nghiên cứu. 


Biết trước giờ thị tịch, Sư cho gọi đồ chúng lại, dằn dò tỉnh tấn tu tập và 
truyền bài kệ phiên âm như sau: 


“Sấu trúc trường tùng trích thủy hương, 
Lưu phong sở nguyệt đổ vi lương, 
Bất tri thùy trụ Nguyên Tây tự? 
Mỗi nhựt chung thanh tống tịch dương”. 


Chúng tôi tạm dịch : 


Trúc gầy, thông vút, nước rơi thơm, 

Gió thoảng trăng non mát lạnh rờn, 
Chẳng biết chùa Nguyên Tây ai ở? 

Mỗi ngày chuông gióng, tiễn hoàng hôn. 


Đọc kệ xong, Sư bảo đồ chúng: “Nếu ai động tâm khóc lóc thì không phải là đệ 
tử của ta”. Sau đó Sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, vào ngày rằm tháng 7 năm Giáp 
Thân (164), trụ thế 55 tuổi. Tăng lạp 35. Nối dòng Lâm Tế đời thứ 31. Được vua Lê 
Chân Tông ban thụy hiệu là “Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế Đại đức Thiền sư”. 


Sư có hai đệ tử tâm đắc là Minh Hành người Trung Quốc và Minh Lương người 
Việt Nam, đồng đời thứ 32, rất có công trong việc trùng hưng Phật Pháp tại Hà 
Thành. 


Sư Minh Hành-Tại Tại BlƒT#E#£ (1596-1659) họ Hà, người phủ Kiến Xương, 
tỉnh Giang Tây, nước Đại Minh (TQ). Vào năm Long Đức (1630), Sư theo thầy là 
Thiền sư Chuyết Công đến xứ Đàng Trong mở mang Phật giáo, sau ra hành hóa tại 
Kinh đô Thăng Long, Hà Nội. Sư Minh Hành cũng là một bậc cao Tăng được triều 
đình vua Lê, chúa Trịnh nhiệt tình ủng hộ. 


Năm Phúc Thái thứ 2 (Giáp Thân) tức năm 1644, trước khi Thiền sư Chuyết 
Công thị tịch, Sư truyền tâm pháp cho Minh Hành kế thừa trụ trì chùa Ninh Phúc 
(85T) gọi là chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh. Sư Minh Hành viên tịch vào ngày 25 tháng 
3 năm Vĩnh Thọ thứ 2 (Kỷ Hợi 1659), trụ thế 64 tuổi. Môn đồ xây tháp hiệu Tôn Đức, 
thờ tại chùa này. Ngoài ra cũng có tháp vọng thờ ở chùa Hoa Yên, Quảng Ninh và 
chùa Trạch Lâm ở Thanh Hóa. 


Qua thời gian hoằng hóa, tiếp thu những tỉnh hoa của phái thiền Trúc Lâm Yên 
tử ở Đại Việt và phong tục tín ngưỡng cổ truyền của nước ta, phối hợp với dòng 
thiên Lâm Tế Trung Quốc, Sư Minh Hành-Tại Tại có biệt xuất bài kệ truyền pháp 
phái riêng. Theo Thích Song Tổ Ấn Tập (TSTAT) của Thiền sư Trừng Diệu, hiệu Tịnh 
Hạnh, trú trì chùa Thiền Lâm, Phan Thiết có ghi: 


3L1181h24)JK55 —x4)JKfãZ: 
“HRInW?%,À#t3LiB, 2l hIE, HRI T2. 
HỆ1‡Z'=FHH{T1#tr1£ Mời Z2 —†R. —flf EÃ1†ïfắm. —fã án lễ Tấm. 
HiÃ ïhj944 š 8 5; án ¿HfĐtfZ4 L +. 


t§24†th233X)KE2ã—†H. —f§E II |#Jâ#II lá. =1? g1n5R Z2 m(ƒH BH]. PHfš4>LLIx{#TfÉïl. 
hiã#t†3<1zÃrỆÊ. 1Ã ri. 2 ff2<7s. 
Dịch nghĩa: Bắc kỳ có phái Chuyết Công, bài kệ phái chỉ 2 (tức Minh Hành) ghi rằng: 


“Minh chân như bảo hải, Kim tường phổ quang thông. 
Chí đạo thành chánh quả, Giác ngộ chứng chân không. 


Chùa Nhạn Tháp, Hòa thượng Minh Hành-Tại Tại là đời thứ nhất. Truyền đến 
đời thứ 2 là thiên sư Chân Trú. Truyền đến đời thứ 3 là thiên sư Như Tùy. Truyền 
đến đời thứ 4 là thượng sĩ Như Như Lân Giác, chùa Liên Tôn, Hà Nội. 


Truyền theo pháp phái chính thì: 

Đời thứ nhất: Ngài Chuyết Công (Viên Văn). 
Đời thứ 2: Hòa thượng Tánh Dược Bảo sơn. 
Đời thứ 3: Tổ sư Hải Quýnh, hiệu Từ Phong. 
Đời thứ 4: Thiền sư Kim Sơn Tịch Truyền. 
Đời thứ 5 Thiền sư Tường quang Chiếu Giác. 
Đời thứ 6 Thiền sư Phổ Viện. 

Đời thứ 7 vân vân”. 


Trong tài liệu này, ngài Chuyết công pháp húy là Viên Văn làm sao cho xuống 
chữ Tánh được, phải là chữ Minh mới đúng? 


Còn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược (VNPGSL) của HT Thích Mật Thể cho rằng: 
“Ngài Minh Hành-Tại Tại ở Nhạn Tháp Bắc kỳ cũng biệt xuất một dòng kệ: 


Minh chơn như bảo hải, B103? 

Kim tường phổ chiếu thông. %‡‡#f8:ã 
Chí đạo thành chánh quả, ®3ã 1E 
Giác ngộ chứng chơn không.” SŠŠ†BR S2 


Qua Thích Song Tổ Ấn Tập của HT Tịnh Hạnh cho thấy có sự khác biệt truyền 
thừa là Thiền sư Như Tùy và Thượng sĩ Như Như-Lân Giác đồng chữ Như, tức là 
đồng đời sao lại là thầy trò? Thứ nữa, trong câu đầu có ba chữ: Minh chân như bảo 
hải của dòng kệ thứ ba lại giống với chân như tánh hải của Tổ sư Trí Bản-Đột 
Không. 


Hơn nữa, trong hai bài kệ, câu thứ hai có sự khác biệt giữa chữ quang và 
chiếu tuy cùng một tác giả là Thiền sư Minh Hành. Nhưng Thiền sư Minh Hành xuất 


kệ cuối cùng chỉ có hai đệ tử nối pháp là Sư Chân Trú-Tuệ Nguyệt và Ni sư Diệu Tuệ 
Thiện Thiện. Chân Trú trụ trì chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, còn Diệu Tuệ trụ trì chùa 
Phật Tích. Ngài Chân Trú truyền xuống Sư Như Tùy theo bài kệ mới của thầy mình 
là “Minh Chân Như Bảo Hải” rồi dứt mạch. 


Xin được sơ lược đôi nét về Thiền sư Minh Lương-Nguyệt An (HR H T1) 
Sư là đệ tử đầu tiên người Nam Việt của Thiền sư Chuyết Công, không rõ năm 
sinh và năm mất, là thế hệ thứ 32 tông Lâm Tế Đàng Ngoài (Việt Nam). 


Trong Kế Đăng Lục ghi: Sư ở núi Phù Lãng, Bắc Ninh, sớm có lòng mộ đạo. Sư 
nghe Thiền sư Viên Văn-Chuyết Công là một bậc làu thông kinh sử từ Trung Quốc 
mới sang. Sư liền đến tham vấn và học đạo với ngài ở chùa Khán Sơn, hỏi rằng: -Việc 
sanh tử nên tránh thế nào? Tổ Chuyết Công đáp: -Kiếm chỗ không sanh tử mà tránh. 
Lại hỏi: -Như thế nào là chỗ không sanh tử. Tổ trả lời: -Ở trong sanh tử mới được. 
Sư chưa ngộ, Tổ bảo: -Ông hãy đi đi, rồi chiều đến đây. Sư y hẹn lại đến, Tổ bảo: -Đợi 
sáng mai hãy đến, đại chúng sẽ làm sáng tỏ cho ông,” Sư bỗng tỉnh ngộ, bèn lễ bái. Tổ 
biết Sư đã liễu ngộ, liền truyền tâm ấn cho Sư. Năm 1644, trước khi Tổ Chuyết Công 
viên tịch tại chùa Bút Tháp (Ninh Phúc Tự), Sư Minh Lương vẫn còn hầu thầy bên 
cạnh và ở đây cho đến khi mãn tang thầy. Sau đó Sư về trú trì chùa Vĩnh Phúc, thâu 
nhận cậu học trò nhỏ tên Nguyễn Nghiêm xuất gia, ban pháp danh Chơn Nguyên. 


Năm 1663, Sư Minh Lương vận động trùng tu chùa này, khuyến hóa khắp nơi, 
nhất là các bậc vương tôn dòng chúa Trịnh, trong đó có Tuyên Quận công Trịnh 
Quán, người đã từng khắc in bản Phật thuyết Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh. 
Qua văn bia, chúng ta có thể biết được Trịnh Quán với Pháp danh là Chơn Tùng 
chính là đệ tử tại gia của ngài Minh Lương. Và quy tụ hàng mấy chục vị đệ tử xuất gia 
mà văn bia có ghi tên hai đệ tử lớn là Chơn Ngôn và Chơn Tường, kế là Chơn Nguyên, 
Chơn Thắng, Chơn An và nhiều vị khác nữa. 


Khi sắp thị tịch Thiền sư Minh Lương phó pháp cho Chân Nguyên bài kệ: 


Š + j8 8 : Mỹ ngọc tàng ngoan thạch. 
‡$ †È Hị 3X?JZÈ, s Liên hoa xuất ứ nê. 

2B $u + ZL/& ' Tu tri sinh tử xứ, 

l#X RE ‡;‡£ ° Ngộ thị tức Bồ đề. 


Chúng tôi tạm dịch: 


Ngọc xinh ẩn trong đá, 
Hoa sen nẩy từ bùn. 

Nên biết chỗ sanh tử, 
Ngộ tức thoát trầm luân 


Phó kệ xong, Sư Minh Lương bảo chúng đệ tử rằng: Ta nay đi về đây, nói xong 
thị tịch. Đại chúng xây tháp trên núi Lãng, hương khói phụng thờ.” 


Thiền sư Minh Lương có thể mất năm 1675, vì hàng đệ tử của ngài xây tháp 
lập bia vào đầu Xuân năm Vĩnh Trị thứ nhất (1676). Các đệ tử của ngài đã phát triển 
ngôi chùa Vĩnh Phúc này trở thành một pháp phái đặc thù thuộc dòng Lâm Tế-Trí 
Bản. 


Theo lời truyền tụng, hàng năm cứ đến tháng 5 là mùa An cư Kiết hạ. Chư 
Tăng ni khắp nơi cả nước tìm về chùa Vĩnh Phúc tu học Phật pháp rất đông. Chùa 
Vĩnh Phúc ở trên gọi là chùa Cao, không những là nơi đào tạo Tăng ni cả tài lẫn đức, 
mà còn là nơi in ấn kinh kệ để truyền bá Chánh pháp lan tỏa khắp các nơi. Do đó, 
trên đỉnh núi Cáng, “chùa Cao” là trung tâm điện thờ Phật, trường học, nhà in, nhà để 
kinh và nhà Tăng. Phía dưới chân núi còn có ngôi chùa nhỏ gọi là “Chùa Thấp” để các 
Sư ni khi về đây An cư làm chỗ nghỉ ngơi. 


Thiền sư Minh Lương được nhiều Tăng, ni, Phật tử rất kính trọng ngay cả vua 
chúa quan lại trong cung đình đều theo thọ học nơi ngài. Sư tịch vào năm 1726, trụ 
thế 80 tuổi, Tăng lạp 60. 


Theo tài liệu trên tấm bia Kết Liên Hoa Tuyển Phật Đồ ở chùa Bảo Quang 
(Bụt Mọc) huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có đoạn viết rằng: “Chuyết Chuyết truyền thụ 
cho Minh Lương. Minh Lương truyền thụ cho Chơn Nguyên-Tuệ Đăng. Chơn Hiền- 
Liễu Nhất. Chân Nguyên-Tuệ Đăng truyền thụ cho Như Hiện, Như Sơn, Như Trừng, 
Như Bảo và Như Thích là thuỷ tổ kiến tạo chùa Bụt Mọc. 


Thiền sư Như Bảo truyền xuống Tánh Chất, chùa Tịnh Minh: Tánh Tân. Chùa 
Ngô Xá: Tánh Như, Tánh Hoàn. Tháp Kim Cương: Tỳ khưu Tánh Tín đốt một ngón 
tay cúng Phật. Am Lan Nhã: Sa di Tánh Hiệu. Tháp Báo Đức: Sa di Tánh Thân, Tánh 
Thường, Tánh Ý. 


Cháu dòng Thích ở tháp Bồ Đề thuộc chùa Bảo Quang là Tỳ khưu Hải Lượng- 
Thích Tinh Tinh, có các đệ tử là Tỳ khưu Tịch Khâm- Thích Thân Thân, Tỳ khưu Tịch 
Hy-Thích Hoa Hoa, Sa di Tịch Khê, Tịch Hạnh, Tịch Phẩm, Tịch Triết, 


Cháu dòng Thích tiếp hệ thứ là Chiếu Nhượng, Chiếu Bản, Chiếu Thiểu, 
Chiếu Thiện- Chùa Viên Giác. 


Ngoài ra Tỳ khưu Hải Thuần-Thích Hiệu Hiệu, có các đệ tử Tịch Miễn, Tịch 
Trang, Tịch Vọng, Tịch Quảng, Tịch Hải....”. 

Đó là tấm bia dựng vào đời Lê Cảnh Hưng, năm thứ 24 (1763) và được lưu 
thác bản tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm số 22161. Thông qua văn bia cho thấy sự 
truyền thừa tông phái Lâm tế từ Tổ Viên Văn-Chuyết Chuyết đến hàng đệ tử con 
cháu về sau đúng theo bài kệ của Trí Bản Đột Không, tức từ hàng chữ TÁNH chữ HẢI 
truyền xuống chữ TỊCH chữ CHIẾU chứ không phải theo bài kệ của Minh Hành là 
xuống chữ KIM, chữ TƯỜNG. 


Ngoài đệ tử nổi bậc là Thiền sư Chơn Nguyên, tiếp xuống Như Hiện, Như 
Trừng, chúng ta thấy được qua hàng cháu chắt của ngài là Như Tồn, Tánh Ngân, Hải 
Tông đứng ra trùng tu ngôi tháp Kim Cương vào năm Cảnh Hưng 34 (1773). 


Đến đời Nguyễn, chùa vẫn còn được truyền thừa và đào tạo được nhiều vị 
Tăng Ni xuất sắc. Tiêu biểu là tổ Thông Duệ đời thứ 40 mà sơn môn thường gọi là tổ 
Kim Mã. Ngài người ở xã Mã Não, tổng Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nội. Thuở nhỏ, ngài học Nho, lớn lên xuất gia tại chùa Vĩnh Phúc. Năm Minh Mệnh 
16 (1835), ngài vào kinh đô Huế dự khoa sát hạch Tăng sĩ của triều đình, ngài đạt 
hạng bình, được ban giới đao độ điệp để hành đạo. 


Tổ Thông Duệ trụ trì cả hai chùa là Vĩnh Phúc và Phúc Long cùng thuộc xã Phù 
Lãng. Theo văn bia “Đức La xã, Vĩnh Nghiêm tự, sáng tạo lịch đại tu tác công đức 
bi kí” cho biết năm Tự Đức thứ 2 (1849), dân làng Đức La thỉnh Hòa thượng Kim 
Mã-Thông Duệ về trú trì chùa Vĩnh Nghiêm, nhưng ngài còn lo hành đạo tại Phù 
Lãng nên giao cho đệ tử là Mã Minh-Tâm Viên đời 41 về trông nom. Sư Tâm Viên về 
nối ngọn đèn thiền chốn tổ Vĩnh Nghiêm, xây dựng nên đạo tràng lớn. Sư có công 
khắc ván in kinh mà sau này đệ tử Nguyên Biểu- đời 42 đã học theo hạnh thầy làm 
mọi Pháp sự thành công tốt đẹp. 


Tổ sư Thông Duệ đã đào tạo nhiều đệ tử xuất gia nhưng nổi bật là Mã Minh- 
Tâm Viên đã phát triển dòng thiền Vĩnh Phúc, tạo ra nhiều pháp phái lớn như pháp 
phái Phúc Long (Phù Lãng), pháp phái Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) và pháp phái Bồ Đề 
(Hà Nội) đều thuộc chốn tổ Vĩnh Phúc. 


Như vậy từ Tổ sư Nghĩa Huyền, khai sáng Tông Lâm Tế là đời thứ nhất, cho 
đến ngài Trí Bản-Đột Không đời thứ 25 xuất kệ, tiếp nối xuống Thiền sư Minh 


Lương-Nguyệt An là đời thứ 32, chứ không phải đời 35 như HT Thích Thanh Từ và 
các sách khác ghi chép. Sư là người Nam Việt đầu tiên trở thành Thiền sư thuộc Tông 
Lâm Tế-Trí Bản và là đệ tử của Thiền sư Viên Văn-Chuyết Chuyết, đã phát triển 
mạnh dòng Thiền chính thống của tổ thầy là “Trí Tuệ Thanh Tịnh, Đạo Đức Viên 
Minh, Chơn Như Tánh Hải, Tịch Chiếu Phổ Thông”... 


Cho nên ngài Minh Lương truyền xuống Chơn Nguyên là chính xác, chứ 
không phải ngài Minh Lương dựa theo theo dòng kệ của ngài Minh Hành là sư 
huynh mới tách ra, như nhiều người lầm tưởng! Kể cả giáo sư Nguyễn Lang, ông còn 
viết: “Minh Lương đặt pháp hiệu cho ông (Sư Nghiêm) là Chân Nguyên. Chữ chân là 
chữ thứ hai trong bài kệ truyền pháp của Minh Hành, sau chữ mình của Minh 
Lương”. 


Thực ra không có người đệ tử nào bỏ thầy lại chạy theo ông sư huynh rồi cho 
Pháp hiệu theo dòng kệ của ông ấy mới chế ra? Đó cũng không phải là Pháp hiệu, 
nếu đã là bài kệ truyền pháp như Giáo sư Nguyễn Lang đã viết thì phải là Pháp húy 
theo phổ hệ, chứ không thể Pháp hiệu được. Như đã nói ở trên, Ngài Minh Hành chỉ 
truyền pháp cho Sư Chân Trú-Tuệ Nguyệt và Ni sư Diệu Tuệ -Thiện Thiện. Sư Chân 
Trú về trụ trì chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, còn Ni sư Diệu Tuệ trụ trì chùa Phật Tích. Cả 
hai vị này gọi ngài Minh Lương bằng sư chú. Ngài Chân Trú truyền xuống Sư Như 
Tùy theo bài kệ mới của Sư Minh Hành là thầy mình: “Minh Chân Như Bảo Hải” rồi 
dứt mạch. 


Do vậy, Sư Chân Nguyên và Chân trú là anh em con nhà chú, nhà bác trong 
đạo. Sư Chân Trú là đệ tử ngài Minh Hành, còn Sư Chân Nguyên đệ tử của ngài Minh 
Lương, chính là pháp húy dòng kệ chính thống từ ngài Trí Bản-Đột Không, chứ 
không phải là pháp hiệu hoặc pháp tự, như các sách vở lâu nay viết sai, mà Tuệ Đăng 
mới chính là Pháp hiệu. 


Thiền sư Chơn Nguyên không thể xuất gia với thầy Chơn Trú, tại chùa Hoa 
Yên, núi Yên tử; cũng không có trú trì chùa này. Lý do nếu thầy Chơn Nguyên xuất 
gia với Sư Chơn Trú theo truyền thống thì vị thầy đó phải ban Pháp danh theo dòng 
kệ pháp phái của thầy tổ mình là Minh Hành Tại Tại, người đã xuất kệ truyền pháp là 
“Minh Chơn Như Bảo Hải”... Như vậy, Tuệ Đăng không phải là Pháp danh, mà phải 
cho xuống chữ Như mới đúng. Và khi Bổn sư Chơn Trú viên tịch ắt phải nối pháp trú 
trì tại Tổ đình Hoa Yên. Vì ngài là một danh Tăng thạc đức, đã có công lớn trong việc 
đào tạo Tăng tài xiển dương Chánh pháp. Hiệu đính và trùng khắc “Thánh Đăng Lục”, 
ngài phú chúc sự nghiệp nầy cho đệ tử Như Trí trùng san sách “Thuyền Uyển Tập 


Anh” (1715) Như Sơn soạn “Kế Đăng Lục” (1734) Như Trừng và Như Hiện chuyển ra 
văn nôm những bản văn về giới luật như “Sa Di Thập Giới”, “Hai Mươi Bốn Thiên Oai 
Nghĩ”. Tịnh Quang trùng san “Thánh Đăng Lục” (1750) v.v...Với công hạnh và Đạo 
nghiệp to lớn như vậy, do vì không phải là đệ tử chơn truyền của Chơn Trú, nên ngài 
Chơn Nguyên chỉ trú trì tại chùa Long Động, tức chùa Lân, nay là Thiền viện Trúc 
Lâm Yên Tử và chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh). Đó là hai ngôi chùa lớn 
của Tông Lâm Tế-Trí Bản mang tính độc lập, không phụ thuộc Thiền phái Trúc Lâm 
Yên tử, nhưng có sự kết hợp hòa hài với nhau để truyền bá Chánh pháp. 


Theo Phổ hệ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử qua các đời trú trì: 


1. Thiền sư Hiện Quang là Tổ khai sơn chùa Vân Yên (chùa Hoa Yên). Vốn là đệ 
tử của Thiền sư Thường Chiếu, dòng Vô Ngôn Thông, nhưng tỏ ngộ nơi Thiền sư Trí 
Thông chùa Thánh Quả. 

2. Thiền sư Viên Chứng, cũng gọi là Quốc Sư Trúc Lâm, người đã từng đón tiếp 
vua Trần Thái Tông tìm lên Yên Tử năm 1236. 

3. Quốc sư Đại Đăng, tiếp nhận dòng thiền Lâm Tế từ Thiền sư Thiên Phong 
người Trung Hoa tại kinh đô Thăng Long và là thầy của vua Trần Thánh Tông. 

4. Thiền sư Tiêu Dao, thầy của Thượng Sĩ Tuệ Trung, cũng gọi là Đại Sư Phúc 
Đường, vì sư ở Tinh xá Phúc Đường mà Thượng sĩ Tuệ Trung có bài thơ tựa “Thượng 
Phúc Đường Tiêu Dao Thiền Sư”. 

5. Thiền sư Huệ Tuệ, theo Việt Nam Phật giáo Sử Luận của Nguyễn Lang cho là 
sư vốn làm Hoà thượng Đường đầu truyền giới pháp cho vua Trần Nhân Tông khi vua 
xuất gia. 

6. Trúc Lâm Đại Đầu đà-Trần Nhân Tông, theo hệ thống truyền thừa của Yên 
Tử, Ngài thuộc hàng thứ sáu, nhưng là người khai sáng ra dòng Thiền Trúc Lâm của 
Đại Việt nên là Sơ Tổ. 

Theo sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục (KRifflZñI“#È), của 
Hòa thượng Phúc Điền, hệ thống truyền thừa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được 
tiếp nối như sau: 

7. Tổ sư Pháp Loa. 8. Tổ sư Huyền Quang. 9. Quốc sư An Tâm. 

10. Quốc sư Phù Vân Tĩnh Lự; 11. Quốc sư Vô Trước. 

12. Quốc sư Quốc Nhất,13. Tổ sư Viên Minh. 

14. Tổ sư Đạo Huệ. 15. Tổ sư Viên Ngộ. 

16. Quốc sư Tổng Trì. 17. Quốc sư Khuê Thám. 

18. Quốc sư Sơn Đằng 19. Đại sư Hương Sơn ; 

20. Quốc sư Trí Dung; 21. Tổ sư Tuệ Quang; 

22. Tổ sư Chân Trú. 23. Đại sư Vô Phiền. 


Như vậy, phổ hệ này có 23 đời Tổ truyền lưu, nhưng không có tên Thiền sư 
Chân Nguyên kế thừa. 


Thiền sư Chơn Nguyên, thế danh Nguyễn Nghiêm, tên chữ là Đình Lân, mẹ họ 
Phạm, quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sư sanh giờ Ngọ, ngày 
11 tháng 9, năm Đỉnh Hợi (1647), Lớn lên theo học với cậu là Giám Sinh. Sư rất 
thông minh, hạ bút thành văn. Năm 16 tuổi, Sư đọc quyển Tam Tổ Thực Lục, đến Tổ 
thứ ba là Huyền Quang liền tỉnh ngộ nói: “Cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà 
còn chán công danh, huống ta là một chú học trò nhỏ.” 


Sư liền phát nguyện xuất gia ngay năm đó chứ không phải đợi 19 tuổi. Vì năm 
1663 trong tấm bia ghi cuộc vận động trùng tu chùa Vĩnh Phúc của Thiền sư Minh 
Lương đã có tên Chơn Nguyên rồi. Lúc đó Nguyễn Nghiêm vừa tròn 16 tuổi đi lên 
chùa Vĩnh Phúc núi Côn Cương, cách quê hương ông khoảng 40km, tọa lạc tại thôn 
Đoàn Kết, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tham vấn học đạo với Thiền sư 
Minh Lương là đệ tử của Tổ Viên Văn-Chuyết Chuyết, Sư ngộ được Tông chỉ. Thiền 
sư Minh Lương ban cho Sư pháp danh Chân Nguyên, hiệu Tuệ Đăng. Cho nên không 
có chuyện Nguyễn Nghiêm lên Yên Tử xin xuất gia với Thiền sư Chân Trú. Dù cho 
ngài Phúc Điền có ghi lại cũng nghe truyền miệng, đôi khi niên đại không chính xác. 


Năm 1692, lúc 46 tuổi, Sư Chơn Nguyên được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để 
tham vấn Phật pháp. Vua khâm phục tài đức Sư, ban cho Sư hiệu Vô Thượng Công và 
cúng dường áo ca-sa cùng những pháp khí để thừa tự. 


Năm 1722, lúc 76 tuổi, Sư được vua Lê Dụ Tông phong chức Tăng Thống và ban 
hiệu Chánh Giác Hòa Thượng. 


Đến năm 1726, Sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền tâm pháp: 


“Hiển hách phân minh thập nhị thì, 
Thử chỉ tự tánh nhậm thi vi. 

Lục căn vận dụng chân thường kiến, 
Vạn pháp tung hoành chánh biến tri.” 


Chúng tôi tạm dịch: 


Rạng rỡ luôn luôn khắp bốn phương 
Từ trong tự tánh mặc phô trương, 
Sáu căn ứng dụng thường hay biết 
Vạn pháp thời - không, rất tỏ tường. 


Nói kệ xong, Sư bảo chúng: “Ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật.” Đến tháng mười, 
Sư nhuốm bệnh, vào sáng ngày 28 viên tịch, trụ thế 80 tuổi. Môn đồ làm lễ hỏa táng 
thu xá-lợi chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động, tháp hiệu Tịch 
Quang. Chính Sư là người ra công khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 


Tác phẩm của Sư gồm có: 


1/ Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn Thọ Giới 
2/ Nghênh Sư Duyệt Định Khoa 
3⁄Long Thư Tịnh Độ Văn 

4/ Long Thư Tịnh Độ Luận Bạt Hậu Tự 
5/ Tịnh Độ Yếu Nghĩa 

6/ Ngộ Đạo Nhân Duyên 

7⁄ Thiền Tông Bản Hạnh 

8⁄ Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh 

9/ Thiền Tịch Phú 

10/ Đạt Na Thái Tử Hạnh 

11/ Hồng Mông Hạnh 

12/ Kiến tánh thành Phật. 


Chúng ta phải khách quan nhìn nhận rằng, quan niệm về Thiền của ngài Chân 
Nguyên có nhiều sắc thái đặc biệt. Qua những tác phẩm ông sáng tác, định hình cho 
một hướng đi mới. tích cực vào đời để cảm hóa chúng sanh. Nó dung hợp giữa hai 
nền tâm linh Ấn - Hoa trở thành tư tưởng Thiền mang đậm nét bản sắc dân tộc Việt. 
Thiền sư Chân Nguyên cho rằng, then chốt của việc thành tựu Giác ngộ là thắp sáng 
hiện hữu của tự tánh “trạm viên” đó là bản thể uyên nguyên chân thật của mình. 


Tỉnh thức trọn vẹn, không còn mê lầm. Đó là trí tuệ soi sáng cho chúng ta qua 
những ý nghĩ tương quan với hành động, khiến ta tự nhiên đi vào con đường giác 
ngộ thênh thang mà không cần phải suy luận đắn đo. Nhất cử nhật động đều lưu xuất 
từ chân tánh của mình, phù hợp với lẽ đạo nhiệm mầu. Vì thế, dù mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý có tiếp xúc, có giao du với trần cảnh bên ngoài cũng như vào trong ngôi nhà 
hư vô, chẳng có gì ràng buộc tạo nghiệp sanh tử cả. Chân Nguyên đề cập điều này rất 
nhiều lần trong tác phẩm Thiền Tông Bản Hạnh của ông: 


“Hậu học đã biết hay chăng? 

Tâm hoa ứng miệng nói năng mọi lời. 
Thiêng liêng ứng khắp nơi nơi 

Lục căn vận dụng trong ngoài thần thông”. 


Sư Chân Nguyên vì nhờ thầy là Minh Lương nhìn thẳng vào mắt mà được tỏ 
ngộ. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, khi bốn mắt nhìn nhau, tâm tâm khế hợp, trở 
thành một cái nhìn sẫm sét, quán soi cuộc đời như một trò chơi hố thẳm buông tay. 
Ông đã dùng đến xảo diệu này để ứng cơ tiếp vật. Do vậy Sư Chân Nguyên có rất 
nhiều đệ tử xuất sắc, đặc biệt phải kể đến Như Hiện- Nguyệt Quang và Như Trừng- 
Lân Giác. 


Như Hiện xuất gia năm 16 tuổi, vào năm 1730 Sư trông coi các chùa của thầy 
hoằng pháp, như chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm được chúa Trịnh Giang trùng tu. 
Năm 1748 ông được vua Lê Hiến Tông ban chức Tăng cang và năm 1757 được sắc 
phong Tăng thống Thuần Giác Hòa Thượng. 


Thiền Sư Như Trừng vốn là một vị vương công họ Trịnh tên là Trịnh Thập, con 
của Phổ Quang Vương. Ông được vua Hy Tông chọn làm phò mã và gả công chúa thứ 
tư. Nhưng sau đó ông dâng sớ xin đi tu và được vua chuẩn thuận. Khi còn là Sa Di 
Như Như, ông có viết các bài Ngũ Giới và Thập Giới diễn ra Quốc Âm. Cả hai đều là 
những đệ tử kế thừa xuất sắc của Thiền sư Chân Nguyên. Không những gìn giữ Thiền 
phong Lâm Tế luôn được bền vững mà còn góp phần tạo sắc nét cho nền Thiền Việt 
Nam Trúc Lâm Yên tử ngày càng sáng rực. 


Theo Như Hùng trên trang mạng “Thư Viện Hoa Sen”, viết là Chân Nguyên tìm 
đến chùa Hoa Tiên học đạo với Thiền Sư Chân Trụ, được pháp danh là Tuệ Thông 
điều này không đúng. Vì chữ Tuệ không có dính dáng với chữ Chân theo dòng kệ 
của Tổ Trí Bản- Đột Không mà ngài Chuyết Công đã truyền thừa, hoặc của Sư Minh 
Hành xuất kệ. Như đã nói ở trên, Sư Chân Nguyên và Chân Trú là huynh đệ thúc bá. 
Còn tên chùa là Hoa Yên chứ không phải Hoa Tiên như Như Hùng viết. Cả nước có lẽ 
chỉ có chùa Hoa Tiên ở huyện Diên Khánh, TP Nha Trang mà thôi. Chân Trụ hay Trú 
và Chân Nguyên không phải là thầy trò. Vì Chân Nguyên là đệ tử của Thiền sư Minh 
Lương. Cũng không phải Pháp danh Tuệ Thông. 


Trên trang mạng Thiền Viện Thường Chiếu cũng cho rằng Tuệ Đăng là Pháp 
danh và Chơn Nguyên chỉ là Pháp hiệu, Năm 19 tuổi, Sư lên chùa Hoa Yên trên núi Yên 
Tử (Quảng Ninh), xin xuất gia với Thiền sư Tuệ Nguyệt (Chân Trú), và được đặt pháp 
danh là Tuệ Đăng... Tuệ Đăng cùng với bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu 
hạnh đầu-đà đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau, Như Niệm đổi ý trở 
về trụ trì chùa Cô Tiên (Thanh Hóa). Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham 
vấn Thiền sư Minh Lương là đệ tử của HT Chuyết Chuyết. 


Chúng ta có thể thấy đoạn này không được rõ ràng cho lắm, Như Niệm và Tuệ 
Đăng-Chân Nguyên khác đời, có thể là Chú cháu trong đạo, sao lại tình bạn đồng liêu 
cho được? 


Hơn nữa, Sư Chân Trú pháp hiệu Tuệ Nguyệt kế thừa bài kệ của Thần sư Minh 
Hành Tại Tại: Minh Chân Như Bảo Hải” thì phải cho xuống chữ NHƯ, cớ sao ban cho 
Sư Chân Nguyên với Pháp danh là Tuệ Đăng? Nếu như Pháp danh Chơn Nguyên, 
Pháp hiệu Tuệ Đăng thì từ xưa nay theo dòng truyền thừa Phật giáo Thiền tông 
không có thầy trò nào mà cho Pháp danh và Pháp hiệu đồng đời với mình và cùng 
một chữ như vậy!? 


Tóm lại, Chúng ta thấy rõ Thiền sư Chơn Nguyên (1647-1726) đời 33, truyền 
xuống các đệ tử: . 


Đời 34: Như Hiện-Nguyệt Quang (sanh?-tịch 06.9.Ất Dậu (1765), 
Như Trừng-Lân Giác (1696 - 1733) và Như Sơn.... 


Thiền sư Như Hiện-Nguyệt Quang truyền xuống các đệ tử: Đời 35: Tánh 
Tỉnh (1692-1773), Tánh Dược. 


Thiền sư Như Trừng-Lân Giác truyền xuống các đệ tử : 
Đời 35: Tánh Ngạn, Tánh Tuyền (1674 - 1744), Tánh Uyên, 
Tánh Hoạt... .. 
Đời 36: Hải Lượng-Tinh Tinh, chùa Bảo Quang. Tỳ khưu Hải 
Thuần- Hiệu Hiệu, chùa Viên Giác. 
Đời 37: Tịch Truyền-Kim Liên (1745 - 1816),Tịch Khâm-Thân 
Thân, Tịch Hy-Hoa Hoa, Tịch Khê, Tịch Hạnh, Tịch Phẩm, 
Tịch Triết, (đệ tử của Sư Hải Lượng). Tịch Miễn, Tịch 
Trang, Tịch Vọng, Tịch Quảng, Tịch Hải...” (đệ tử của Sư 
Hải Thuần). 
Đời 38: Tường Quang- Chiếu Khoan- 1741-1830 Chiếu Nhượng, 
Chiếu Bản, Chiếu Thiểu, Chiếu Thiện, 
Đời 39: Phổ Tịnh-........ 
Đời 40: Thông Duậ-Kim Mã, Thông Vinh-....... 
Được biết hiện nay Sơn môn Bổ Đà ở Bắc Giang, miền Bắc Việt Nam cũng đã truyền 
đến chữ Tục đời thứ 44, chữ Bổn đời thứ 45. 


Về Phật giáo Đàng trong, có một số vị Thiền sư vào cảng Quy Nhơn truyền 
thừa theo dòng kệ trên tại Bình Định rồi đến Bình Thuận như sau: 


Đời 35: Tánh Đề-Đạo Nguyên, trú trì chùa Thập Tháp-Di Đà,Tánh Ban-Giám 
Huyền, Tánh Giác-Thiện Trì (chùa Linh Phong, Bình Định.) 
Đời 36: Hải Kiến-Đức Sơn (chùa Long Khánh, Quy Nhơn.) Hải 
Phước-Hoài Tông (chùa Thiên Phước, Tuy Phước. BĐ) 
Đời 37: Tịch Thọ, Tịch Niệm-Kim Tiên (chùa Phước Hải) 
Đời 38: Chiếu Quán -Thường Trung (chùa Phật Quang, P. Thiết) 
Đời 39: Phổ Viện (Biên)-Trí Chất (chùa Bửu Lâm, Phan Thiết) 
Đời 40: Thông Ân-Hữu Đức (chùa Linh Sơn Trường Thọ, Núi Cú). 


Chúng tôi tra cứu theo các trang điện tử từ Google, như: 

-Phật giáo Bách khoa toàn thư. (Tiếng Hoa) 

-Phụ Bản Chi Nguyên Lưu Hệ của ngài Hư Vẫn. Tiếng Hoa 

-Hư Vân Hòa Thượng Pháp VỊ - Văn Ký (8) 
ISmiX#— Xãu (8). 

-Hiệu Chánh Tinh Đăng Tập Tự Eš1ESJ#%!7 (Tiếng Hoa) 


Phổ hệ Lâm Tế -Trí Bản được hình thành như sau: 


1/. Tổ Lâm Tế - Nghĩa Huyền J#3#3š “(?-866/7) 
2/.Tổ Hưng Hóa - Tồn Tương #4L.1#?# ( 830-888) 

3/. Tổ Nam Viện - Huệ Ngung [#jl#?Fï;##£ ( 930?/952?) 
4/. Tổ Phong Huyệt - Diên Chiểu J#7v#E⁄4 (896-973) 
5/. Tổ Thủ Sơn - Tỉnh Niệm ï III2?⁄Â: ( 925/6-992/3) 
6/.Tổ Phần Dương -Thiện Chiêu ⁄j‡£l4 (947-1024) 
7/.Tổ Từ Minh (Thạch Sương)-Sở Viên 34H](œ#)ZÊlEl (986-1039) 
8/. Tổ Dương Kỳ - Phương Hội 3l 77 # ( 992-1049) 
9/. Tổ Bạch Vân - Thủ Đoan 1#š“ƒ#(1025-1072) 

10/. Tổ Pháp Diễn - Ngũ Tổ šš?# 4ñ ( 1024-1104) 

11/. Tổ Viên Ngộ - Khắc Cần [B|‡# zz#J(1063-1135) 

12/. Tổ Hổ Khâu - Thiệu Long 78 -##4l£:Ƒ 1077-1136 
13/. Tổ Ưng Am - Đàm Hoa J#§J§#'## ( 1103-1163) 

14/. Tổ Mật Am - Hàm Kiệt #Jñ## (1118-1186) 

15/. Tổ Phá Am - Tổ Tiên ##/‡RZE (1174/8-1249) 

16/. Tổ Vô Chuẩn Sư Phạm ##‡#)i§ñ ([Elf)1179— 1249 
17/. Tổ Đoạn Kiều- Diệu Luân #J?#§##f 





18/. Tổ Phương Sơn-Tuệ Bảo IIISÊf 
19/ Tổ Bích Phong-Tánh Kim, ŠŠ l§ †# #ề, Trung phong - Minh Bổn rhiỆR]2+ 
(1263- 1323) sang Nhật Bản. 
20/ Tổ Bạch Vân- Không Độ #šZ#Ƒ£ 
21/ Tổ Cổ Chuyết- Nguyên Hậu rị†iJf, có chỗ viết Tuấn ‡$ 
22/ Tổ Vô Tế-Lãng Ngộ ##l Bl#, có chỗ viết Minh Ngộ RÄ{# 
23/ Tổ Nguyệt Khê-Diệu Trừng H ‡3##ïŠ 
24/ Tổ Di Phong-Kính Ninh?§l£?šŠ## có nhiều đệ tử xuất gia như: 
25/Tổ Nguyệt Sơn-Trí Thắng R LI®§j#, Lư Sơn-Trí Tố J§ L5, 
Điền Trì-Trí Quang lRlt\b&3( Đại Tùy- Trí Triều kBỗ 7Ÿ, 
Bảo Phương- Trí Tiến f2 3É, Đột Không-Trí BảnZE®'‡z. 


Tổ Trí Bản-Đột không (1381-1449). HP M từ chùa Phổ 
Minh: “2JỄ ng 1š f6 || HH Tờ HE Ti TH 
26/ Tố Tuệ Hải-Vô Tẫn??Hj}*f, SREEiND và Tuệ Hiểu-Dã Ông š§#š#ÿ#3 
27/ Tổ Thanh Không- Bích Thiên 3‡EH**=7, #7 3šZš}#]Ii]i (1439- 1510, hoặc 
Thanh Không- Vô Xúc ï§Z##ï#. 
28/ Tổ Tịnh Hải-Cổ Trí 3‡H?X*'sƑ, '#⁄# rì ® šŸJij, Tịnh Xung-Vô Huyễn #441. 
29/ Tổ Đạo Trừng-Tông Trạm3IH|*X <r, K?E2š?5 1#], 
Tổ Đạo Quảng-Nam Minh 3š FãRR 
30/ Tổ Đức Thiền-Nhân Hội 3?HH?š* *Ƒ, {22{f&‡,1#Jili (1581- 1646). 
Còn có hiệu Đại sư Khuông Quốc Đà Đà (?) 
31/ Tổ Viên Văn- Chuyết Công lÃI FR] ‡tZ}# ñili (1590-1644) 
32/ Tổ Minh Hành-Tại Tại người TQ (1596-1659) 
Tổ Minh Lương, Bắc VN. 
33/ Tổ Chơn Nguyên-Tuệ Đăng (1647-1726) 
34/ Tổ Như Hiện-Nguyệt Quang (?-1765), Tổ Như Trừng-Lân 
Giác (1696- 1733) miền Bắc VN 
35/ Tổ Tánh Tỉnh (1692-1773), Tổ Tánh Dược, Tánh Truyền. 
miền Bắc VN 
Tổ Tánh Đề-Đạo Nguyên, trú trì chùa Thập Tháp Di Đà. 
Tổ Tánh Ban-Giám Huyền, Tổ Tánh Giác-Thiện Trì, chùa 
Linh Phong, Bình Định. Miền Trung. 
36/ Tổ Hải Quýnh-Từ Phong, miền Bắc. 
Tổ Hải Kiến-Đức Sơn, chùa Long Khánh, Quy Nhơn, 
Tổ Hải Phước-Hoài Tông, chùa Thiên Phước, Tuy Phước, Bình Định. Tổ Hải Tạng. 



























































37/ Tổ Tịch Truyền-Kim Sơn, Tổ Tịch Niệm-Kim Tiên, chùa Phước Hải. 
38/ Tổ Chiếu Giác-Tường Quang miền Bắc VN. 
Tổ Chiếu Quán -Thường Trung, chùa Phật Quang, Phan Thiết. 
39/ Tổ Phổ Viện- Trí Chất, chùa Bửu Lâm, Phan Thiết. 
40/ Tổ Thông Ân- Hữu Đức, khai sơn chùa Linh Sơn trường Thọ, 
Núi Tà Cú. Bình Thuận 
41/ Tổ Tâm Tố-Viên Minh, Tổ Tâm Sơn-Thanh Minh, Tổ Tâm Hiền-Thanh Huệ, 
Tổ Tâm Luật, chùa LSTT Núi Tà Cú. 
42/ Tổ Nguyên Lý-Từ Quảng, tự Trung Nghĩa, chùa Núi Tà Cú. 
43/ Tổ Quảng Thành-Thiện Thắng, chùa LSTT Núi Tà Cú. 
44/ HT Tục Châu-Vĩnh Thọ, HT Tục Huệ, chùa LSTT Núi Tà Cú. 
45/ NT Bổn Vị -Ba la hiện trú trì chùa Tổ LSTT Núi Tù Cú. 
Ni trưởng Bổn Đại, trú trì chùa Pháp Bảo Đường, thị trấn Lagi, 
HT Bổn Viên (tịch), HT Bổn Điền ở Úc, HT Bổn Đạt ở Canada 
46/ ÐĐ Giác Cao... 


Chùa dưới, khai kiến Linh Sơn Long Đoàn Tự, núi Tà Cú: 


41/ Tổ Tâm Hiền, hiệu Thái Bình, tự Thanh Huệ. 
42/ Tổ Nguyên Phát, hiệu Vĩnh Nguyện. 
43/ HT Quảng Nhơn hiệu Ấn Tâm. 
44/ HT Tục (Thục) Nghiêm-Vĩnh Nguyện, USA. 
CS Thục Nhơn-Minh Quả, Sài Gòn 
CS Thục Quán-Minh Chiếu,USA. 
TT Thục Thọ-Minh Nhựt, trú trì Chùa Tỉnh hội Phan Thiết. 
TT Thục Dũng-Minh Thiện, trú trì Chùa Long Đoàn núi Tà Cú. 
TT Thục Thành-Chánh Kiến, xã Tân Hải, huyện Hàm Nam. 
Ni sư Thục Hương-Như Phương, trú trì chùa Vô Ưu Q11, Sài-Gòn... 


Chúng tôi cũng xin đính kèm Phổ hệ chính thức từ đức Thích ca đến Thiền 
tông Đông độ được liên tục truyền xuống ngài Hư Vân lão Hòa thượng tại Trung 
Quốc cho đến ngày nay: 


81B : ##JE# Thủy tổ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


FRX— : Eìn]JjM Tổ Ca-Diếp: (Kasyapa) 
PRX—H : Ji Tố A-Nan (Ananda) 
EFHX= HH : f8ÿ#-HlÊ Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa) 


PRXD1H 
PhX1H 
PRX7XH 
PHXCHH : 
PRXJWR 
PiX7ữ8 
PiXT†R 


PHX—7NH 
PRX—+R 


PRX—JWHs-+Li4 : 
PiX— 708» 
PiX—= 8: 
PRX=—†» 


: ÖùJZ Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta) 

: RZZJIằ Tổ Đề-Đa-Ca (Dhrtaka) 

: 28MMJJI| Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka) 

3n Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra) 

: #EEUXE1R Tổ Phật-Đà-Nan-Đề (Buddhanandi) 

: Ñ1ÄZZZ9. Tổ Phục-Đà-Mật-Đa (Buddhamitra) 
: JNšãã Tổ Hiếp-Tôn-Giả (Parsvika) 

PRXT+—8 : 
PiXT— : 
PiXT= HH : 
PRXTTHỷR : 
PRXTTHHH : 
PRXT2H : 
PRiXT-tHH : 
PHXTJW : 
PRXT†1R : 
PRX—T† : 
PRX—— : 
FRIX—_—M : 
PHX—= HH : 
PRX_—PHRH : 
PHX— HH : 


mHB{k Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 

1B Tổ Mã-Minh ( Asvaghosha ) 

1IIfEZ Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala) 

3M Tổ Long-Thọ (Nagarjuna) 

1⁄4†E3 Tổ Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva) 

Z2 £ Tổ La-Hầu-La-Đa (Rahulata) 
{š1IXÉ‡z.Tổ Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghanandi) 
JRj§ Z.Tổ Già-Da-Xá-Đa (Gayasata) 
hồƑ£ZZ.Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata) 
iRlf«xZ.Tổ Xà-Da-Đa (Jayata) 

|£##34.Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu) 
EE3#Z.Tổ Ma-Noa-La (Manorhita) 

Ê8#JHb Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena) 

Ji Tổ Sư-Tử (Aryasimha) 

*š2hZ.Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita) 

: lIIäZ.Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra) 

: §#qiZZ Tổ Bát Nhã Đa la (Prajnatara) 
ThHELAÊ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) 
#+—8 : 
#xL=iE : 
ZR+PHH : 


XnJ Huệ Khả 
{šll Tăng Xán 


IĂ{Œ. Đạo Tín 


PRX=—†H-*z+ HH : 
PRX=—1H-*+ 2H : 
PRX=DWH-+H : 
PRIX=HiH-Z+/ : 
PRX=7XNIH-*1+7018 : 
PRX=LiH-*⁄+ TH : 


PFRX=JWH-®5+†T—R : 
PRX=7L/H-+†— 8 : 
PRXIW-†‡H-+ + =8 : 
PiXPI—‡B-®+ +8 : 
PiXII—}H-+ + ẲR : 
PRXII—?H-®Z+ + : 
PRXIIƒ‡H-Z-++ + : 
PRXIHIhiH-®Z=+† J8 : 
PRXIN;xX‡H-2+ +78 : 
PRXPI-b‡H-2+—-Tä8 : 
PiXP(J\QHs#+——R : 
PRXIN7UL4H»sfX“+—— HH : 
PIXH-†‡H-2+—=8 : 
PRXh—-}H-+—PR : 
PIXH—†}H-2+— 8 : 
PRXh=†H-2+—7N : 


5Á⁄2. Hoằng Nhẫn 


#ãäl£ Huệ Năng 


| G24 
4z 
EgltSDDI 


U52 
HS 
HH)2SïR 
EIfRzs5i) 
[SH/alễ 
JùlR|S“ 
I6ES†H7tb 
20EIIfiB 


EBWRI4ìLE Nam Nhạc Hoài Nhượng 
EI‡HÌĂ— Mã Tổ Đạo Nhất 
EBX-W5 Bách Trượng Hoài Hải 


MIEEZ*}s Hoàng Bá Hy Vận 


Lâm Tế Nghĩa Huyền 
Hưng Hóa Tồn Tương 
Nam Việ Huệ Ngung 
Phong Huyệt Diên Chiểu 


œ | hủ Sơn Tỉnh Niệm 


Phần Dương Thiện Chiêu 
Thạch Sương Sở Viên 
Dương Kỳ Phương Hội 
Bạch Vân Thủ Đoan 

Ngũ Tổ Pháp Diễn 

Viên Ngộ Khắc Cần 

Hổ Khâu Thiệu Long 
Ứng Am Đàm Hoa 

Mật Am Hàm Kiệt 

Phá Am Tổ tiên 


Vô Chuẩn Sư Phạm 


PFHX⁄h:ƒHs®+—-DHH : #ft{Ê Đoạn Kiều- Diệu Luân 


PiXhHiHsZ+—J : 
PRXH7WHs2+L—708 : 
PRX:DiHs2Z+L= TH : 
PRXJWHsZ+L=—H : 
PFiXH71UHsf XỔ L=—— HH : 


ZĐULIŸRSä Phương Sơn Huệ Bảo 


ZIỆ†È# Bích Phong Tánh Kim 


H2 Bạch Vân Không Độ 
th†iH/ã{Ê Cổ Chuyết Nguyên Hậu 
ZLRRRRÏE Vô Tế Lãng Ngộ 


PRX7X†TiH+Z+=—H : 
PRX7X—†R»Z+—IE : 
PRX7X—†H*®Z+= HH : 


Hšï#'Š Nguyệt Khê Diệu Trừng 
SlỆfš Di Phong Kính Ninh 
HLUMW#t. Xiã8Đ, LH, “11, 


lRlbã%. ZšZY#Hˆ Nguyệt Sơn Trí Thắng, Lư Sơn Trí Tố, Điền Trì-Trí Quang, 


PRX7XCIH*+Z+=7NH : 


Đột Không Trí Bản Xuất kệ. 


#?4)šiI£. Dã Ông Tuệ Hiểu 


PRX7XINH*‡H+Z⁄-L—-DửH : 72B. Vô Xúc Thanh Không 


PRX7NH†H*Z+=JW : 
PRX7X7WHsZ+=78 : 
PRX7XtiH»Z+Itr†1R : 
PRX7XJWHsZ+im—l : 
PRX7%7W8»Z+Im—18 : 
PRiXtL†?RsZ+in=ïH : 
PRXb—†HR»Z-+ HH : 
PRXb—†H»Z-+HHHR : 
PRXb—†H*+Z+H17NH : 
PRX-LWWHs2-+i-LR : 
PRXbHiR*sZ LH : 
PRXL7WHsZx+IH708 : 
PRiXttiHsz+1†HR : 
PRIXL/WHsZ+h—H : 
PRXL2uUHR‹sX+h— HH : 
PRXJ\+†?RsZ+h=H : 
PRXJ\—iRB»®Z+ P1 : 
PRXJ\—?8-sZ+ HH : 
PRXJ\C?HsZ+17NH : 
PRX/\WWH-2-Lh LH : 
PRXJVH?R*s+1J8 : 
PRXJVUWHsZ +70 : 
PRXJ\VHsZ+7xTH : 
PRXJUWHsZ-+7^—H : 


252]J:#th Vô Huyễn Tịnh Xung 
EBRHIEJ” Nam Minh Đạo Quảng 
#4HHƒfSH Phổ Minh Đức Dụng 
ESBIIS Cao Am Viên Thanh 
ZKMãHHPB Bổn Trí Minh Giác 
SZIHEHJ Tử Bách Chân Khả 
”mJH4[]5Á Đoan Húc Như Hoằng 
2b;zNIESE Thuần Kiệt Tánh Khuê 
24242 Từ Vân Hải Tuấn 
JR4#3wXW Chất (chí) Sanh Tịch Văn 
%n|5|RRfZ Đoan Viên Chiếu Hóa 
HEEREHR Kỳ Ngạn Phổ Minh 
191D} Thao xảo Thông Thánh 
fBl£b Ngộ Tu Tâm Không 
3z11]ã‡Š Hoành Hóa Nguyên Ngộ 
*#E/ #4 Tường Thanh Quảng Tùng 
XT)ìEZ#7b Thủ Đạo Tục Tiên 
1Efñ24fE Chánh Nhạc Bổn Siêu 
2k3 Vĩnh Xướng Giác Thừa 
7%⁄Bïx Phương Lai Xương Viễn 
2Ä |gl£ Hoát Ngộ Long Tham 
2#tZ8Ell Duy Siêu Năng Xán 
#?m_#* Cơ Lượng Nhân Phồn 


tbE2£f#Diệu Liên Thánh Hóa 





FEiX/M2Hs2+75—H : FHlÊŠ§PŠ Đỉnh Phong Quả Thành 
PRX})UT†H*»®&+7X=—HH : #2^4ð527T Thiện Từ Thường Khai 
PRX})L—†H*lRïZUHH : #5; ( E2 Z®Hlñ ) Đức Thanh- Diễn Triệt, (Hư Vân) 
EFRX})L—‡H*®-+7šH}HPNDHE: 3ï)#)⁄fili Khoan Tịnh Pháp sư.. 





Kính bạch Chư tôn Thiền đức, 
Kính Thưa Quý bạn đọc cùng thiện hữu tri thức, 


Vì nhận thấy có chỗ không được lôgic về mặt Thiền sử của chư Tổ trên các trang 
mạng cũng như trên sách vỡ. Cứ sao đi chép lại càng thêm lệch lạc. Nhất là Tông phái mà 
chúng tôi đang lãnh thọ trong đời sống tu học. Cũng như quý ngài, quý Phật tử và quý bạn 
đọc muốn biết rõ cội nguồn pháp phái của mình qua dòng Thiền Lâm Tế - Trí Bản Đột 
Không, hoặc muốn tìm hiểu về Phật pháp, mà chư tổ đã có công tiếp truyền đèn Thiền soi 
sáng cho chúng ta trên lối về thực tại. 


Dù sao việc làm này chỉ trong phạm vi hiểu biết có giới hạn trong tầm nhìn của mình. 
Rất mong Chư tôn Thiền đức, các vị thiện hữu tri thức hoan hỷ đóng góp ý kiến, để văn bản 
này hoàn chỉnh hơn. 


Chân thành cảm ơn tất cả. 


Thung lũng hoa vàng 
Trọng đông năm Giáp Ngọ 2015 


Thích Giác Nguyên 
Kính bạch. 


